GIAO PHAN VINH 
BAN GIAO LY DlTC TIN 

Nghi Dien - Nghi Loc - Nghe An 
S6 02/Tt.BGLDT 



"MOI NGAY DEN TRlf&NGLA MOT HONG AN" 
THlT GUI HOC SINH GIAO LY NHAN NGAY KHAI GIANG 

Cac con hoc sinh giao ly than men, 

Ngay khai giang nam hoc giao ly 2013 -2014 dang den gan, thay lai cho BGLDT 
giao phan, cha giii toi chiing con loi chao tham sue khoe, binh an va an sung trong Chua 
Kito. 

Cac con than men, cii vao dau Thang Muoi hang nam, toan the cac giao xii trong 
Giao Phan Vinh chiing ta se to chiic khai giang nam hoc giao ly moi cho tat ca cac hoc sinh 
dang trong do tuoi hoc giao ly pho thong. Khai giang nam hoc giao ly moi nam nay nam 
trong thai diem chiing ta dang song nhung thang cuoi ciing ciia Nam Diic Tin. Boi do trong 
anh sang ciia diic tin, cha muon xac tin voi tat ca hoc sinh chiing con rang : "moi ngay 
chiing con den truong giao ly la mot hong an". 

Qua that, vi yeu thuong ma Thien Chiia da mac khai cho chiing ta biet ve chinh ban 
tmh tinh yeu ciia Ngai, biet ve pham gia va loi moi goi song hanh phiic ciia con nguoi chiing 
ta, va tinh thuong vo bien ciia Ngai danh cho toan the nhan loai. 

Dan Israel duoc Chiia chon xua da tu hao chua co dan toe nao duoc Diic Chiia ban 
luat phap va huan lenh ciia Ngai : "Chi co dan toe vidai nay moi la mot dan khon ngoan va 
thong minh! Co dan toe vi dai nao duac nhung thdnh chi va quyet dinh cong minh, nhu tat 
ca Le Luat ma horn nay toi dua ra truac mat anh em?" (Dnl 4,6.8); va ho luon xac tin : 
"Lai Chua la ngon den soi cho con buac, la anh sang chi duang con di" (Tv 1 19.105) 

Chinh Chiia Giesu da mac khai cho chiing ta biet luong thuc lam cho con nguoi duoc 
song va hanh phiic khong chi la com banh ma con boi Loi Thien Chiia khi vach tran mini 
mo cam do ciia Satan : "Da co loi chep rang: Nguoi ta song khong chi nha com banh, 
nhung con nha moi loi mieng Thien Chua phan ra" (Mt 4,4). Va sau nay, Thanh Phero 
Tong do da thay mat cho cac tong do tuyen tin : "Thua Thay, bo Thay thi chung con biet den 
voi ai? Thay moi co nhung loi dem lai su song doi doi" (Ga 6,68). 

Chiing con than men, xac tin Loi Chiia la anh sang, la luong thuc dem lai su song doi 
doi, chiing ta xac tin den voi gio hoc Giao Ly, Loi Chiia la mot hong an. 

La mot hong an, chiing con y thuc den voi gio giao ly trong tarn tinh cam ta, cau 
nguyen va niem han hoan. Cam ta vi Chiia dang thuong ban cho chiing con duoc nghe Loi 
Ngai, duoc hoc biet ve Ngai de yeu men Ngai va nho do duoc hanh phiic vinh ciiu trong 
Ngai. Cau nguyen, vi Chua dang noi voi chiing con qua Loi Ngai va dang nghe chiing con 
khi chung con noi voi Ngai hay noi ve Ngai. Han hoan vi gio hoc giao ly la gio ma chung 
con khong chi gap go ban be, thay co giao ly vien ma con gap go chinh Chiia dang hien dien 
6 giua chiing con. 

La mot hong an, chiing con phai tran trong don nhan va lam sinh loi trong cuoc song 
ciia moi nguoi chiing con. Boi neu chiing con khong biet tran trong on Chiia, te hon la 



chiing con lam dung va khinh thuong on Chiia, thi chiing con co nguy co danh mat co hoi 
ma khong co hy vong se dirge don nhan lai, vi tuoi hoc sinh ciia moi nguoi se qua di theo 
thoi gian va khong bao gio tro lai; va neu chung con khong biet sinh loi thi co nguy co 
chung con se mat tat ca, boi "Ai da co thi duoc cho them, va se co du thua; con ai khong co, 
thi ngay cai dang co, cung se bi lay mat" (Mt 13,12). 

Vi the buoc vao nam hoc moi nay, cha mong uoc chiing con the hien tarn tinh do 
bang nhung viec cu the, nhat la loai bo nhung dieu tieu cue trong gio hoc giao ly nhu : luoi 
bieng hoc tap, thieu su chan thanh, thieu le phep, hay la den lop trong tinh than doi pho voi 
qui dinh ciia giao xii, ep buoc ciia cha me,. . . 

Hong An do, Chiia dang ban cho chiing con qua cha quan xii, ban giao ly cac cap, khi 
cac ngai dang hy sinh vat va lo lang tao dieu kien cho con duoc den truong, co noi hoc tap, 
co cac phuong tien can thiet; nhat la qua su no luc va tan tuy don bai vo ciia cac thay co 
giao ly vien de truyen dat Loi Chiia cho con mot each nguyen tuyen, song dong va phu hop 
voi thoi dai va tung liia tuoi. Vi the chiing con hay the hien long biet on doi voi cac ngai 
bang each no luc trong hoc tap va cong tac voi cac ngai trong cac viec tong do noi moi 
truong giao xii va nhat la dem ra thuc hanh trong cuoc song nhung dieu ma chiing con da 
duoc lang nghe va hoc hoi tu Loi Chiia, de cuoc song chiing con bao dam duoc hanh phiic 
dich thuc tron ven nhu Chiia da noi : " Phiic thay ke lang nghe va tuan giu loi Thien Chiia." 
(Lc 11,28); va chiing con se dii siic manh de vuot qua moi song gio thu thach trong cuoc 
song ciia chiing con, vi "ai nghe nhung loi Thay noi day ma dem ra thuc hanh, thi vi duoc 
nhu nguoi khon xay nha tren da" (Mt 7,24). 

Voi niem xac tin va nhung tarn tinh nhu the, cha cau chiic chiing con mot nam hoc 
giao ly moi la mot nam chiing con lai duoc tiep tuc tarn minh trong an siing ciia Chiia. 
Nguyen xin Diic Maria, Thanh Ca Giuse va Thanh Phero Nguyen Khac tu bau cii cho tat ca 
chiing ta. 

Than ai trong Chiia Kito. 



Toa Gidm mucXa Dodi, ngay 24 thdng 9 nam 2013 

T/m. BGLDT Giao phan Vinh 
Truong Ban 




Linh muc Martino Nguyen Xuan Hoang. 



